NHỮNG DẦU HIỆU CỦA 
NGƯỜI PHỤC VỤ THẬT SỰ 


ôm nay, BapDada, Đại Dương Yêu 
TỊ ›~-: đang ngắm nhìn những đứa 

con đáng yêu của Người. Người đang 
nhìn vào ba điểm đặc biệt ở mỗi đứa con. Mỗi 
đứa con có đủ 3 điểm đặc biệt Ấy đến mức độ 
nào? 


3 điểm đặc biệt đó là: 
e yêu thương 


e. hợp tác, nghĩa là yoga 


S dễ dàng 


° và là hiện thân của sức 
mạnh, nghĩa là trở thành ngọn hải đăng 
và trạm phát điện sống động trong 
khi di chuyền 


Hãy để cho bất kỳ ai cũng trải nghiệm được 3 
hình dáng này thông qua mỗi suy nghĩ, lời nói 
và hành động của con theo cách thực tế. Hãy 
để những điểm đặc biệt này không chỉ dành 
cho con, mà người khác cũng trải nghiệm được 
3 điểm đặc biệt ấy. 


Giống như Cha là Đại Dương Yêu Thương, vì 
vậy hãy để bất kỳ linh hồn nào, dù có hay 
không có kiến thức, những người đến trước 


.Ã 


chủ nhân đại dương, họ cũng sẽ trải nghiệ 


sóng yêu thương. 


Giống như bất kỳ ai đi ra biển đều tụ 
trải nghiệm mát mẻ và yên bình, vì vậwe 

hãy để họ trải nghiệm tình yêu tâm linh fh‹ 
qua chủ nhân đại dương yêu thương, và rằng 
họ đã tiến đến nơi mà họ có thể tìm thấy tình 
yêu đích thực. Hãy đề cho tình yêu tâm linh này 
được trải nghiệm như là hương thơm tâ tịnh 
lan tỏa trong bầu không khí. : # 


An, 2u ra tr ‹¿cc= an. 
VỢŒCO]n. con Se đư 


\I PYnƠ 
ị ưƠơ ID: 


— -_T1ANWAS= vêu th 


Thế giới ngày nay đang khát khao tình yêu đích 
thực, tình yêu ý thức linh hồn. Nhìn thấy tình 
yêu vị kỷ ở khắp nơi, trái tim họ vượt lên khỏi 
thứ tình yêu hữu hạn ấy. Đây là lý do tại sao 
mọi người xem trải nghiệm về tình yêu ý thức 
linh hồn, dù chỉ trong khoảnh khắc, là nguồn 
hỗ trợ cho cuộc đời của họ. 


BapDada đang thấy con đã thành công trong 
việc truyện tải tình yêu thương này sang cục 


BapDada cũng biết rằng con hài lòng từ trong 
tâm trí con. Con có đủ cho bản thân, điều đó là 
tốt, nhưng con là người phục vụ của Cha. 


Cha đã làm cho con trở thành người được ủy 
thác và đã trao cho con cơ thể, tâm trí và của 
cải kia để phục vụ. 


Nhiệm vụ của người phục vụ là gì? Là sử dụng 
mỗi một điểm đặc biệt này cho phục vụ. 


Nếu điểm đặc biệt của con không được sử 
dụng cho phục vụ, điểm đặc biệt ấy sẽ không 
được phát huy; nó vẫn sẽ là như thế. 


Đây là lý do tại sao, dù một số đứa con giờ đây 
có trải nghiệm thuộc về Cha, đi đến lớp mỗi 
ngày, tiến lên trong nỗ lực của mình, tuân thủ 
mọi kỷ luật, nhưng chúng không thể trải 
nghiệm sự tiến bộ từ nỗ lực của mình, điều lẽ 
ra chúng nên trải nghiệm được. 


Chúng đang tiến lên, nhưng chúng lại không 
bứt phá. Lý do cho điều này là gì? Hiện tại 
chúng không sử dụng những điểm đặc biệt của 
mình cho phục vụ. Phục vụ không chỉ là trao 
kiến thức và khóa học bảy ngày. 


Việc truyền giảng kiến thức đã liên tục diễn ra 
từ đầu thời kỳ Đồng. Tuy nhiên, điều đặc biệt 
của cuộc đời Brahmin là trao đi. Trên con 
đường thờ cúng, truyền giảng nghĩa là nhận lại 
thứ gì đó, trong khi vào lúc này, truyền giảng 
nghĩa là trao đi điều gì đó, bởi vì con là con của 
Đắng ban tặng, con là con của Đại Dương. 


Hãy để bất kỳ ai đến liên hệ với con đều trải 
nghiệm được khi ra về, họ đã nhận được điều 
gì đó, chứ không phải họ ra về sau khi nghe 
được điều gì đó. 


Họ đang ra về với kiến thức, với của cải tình yêu 
thương, của cải sức mạnh tưởng nhớ, của cải 
tất cả các sức mạnh, và của cải hợp tác, nghĩa 
là họ ra về với đôi bàn tay, tức trí tuệ của họ, 
đầy ắp những điều này. Đây mới được gọi là 
phục vụ thật sự. 


Với ánh nhìn drishti trong vòng một giây, với 
chỉ vài lời nói, với những làn sóng rung động từ 
thái độ mạnh mẽ của con, cũng như sự kết nối 
của con, con phải là người trao tặng, chỉ trao đi 
mà thôi. Những người phục vụ như thế mới là 
người phục vụ thật sự. 


Những ai trao đi theo cách này sẽ liên tục trải 
nghiệm sự tiến bộ trong mọi khoảnh khắc, 
chúng đang tiến triển trong mọi khoảnh khắc. 
Nếu không thì con sẽ cảm thấy mặc dù con 
không thụt lùi, nhưng con không tiến về phía 
trước — lễ ra con nên như vậy. Vì vậy, hãy trở 
thành người trao tặng và trao đi trải nghiệm. 


Tương tự như vậy, con là yogi dễ dàng và hợp 
tác chỉ cho bản thân con thôi sao? Hãy để 
những con sóng của lòng hăng hái, nhiệt tình 
và hợp tác từ con cũng làm cho những người 
khác hợp tác. Với sự hợp tác của con, hãy để 
cho mọi linh hồn đều trải nghiệm con đang 
giúp họ; vào bất cứ lúc nào, họ cũng đều có 
trạng thái yếu hoặc ở trong hoàn cảnh trái 
ngang, con chính là người sẽ giúp đỡ họ, như 
là phương tiện thúc đẩy họ tiến lên phía trước. 
Hãy để mọi người trải nghiệm con có sự hợp 
tác. Đây được gọi là sử dụng điểm đặc biệt cử 
con cho phục vụ. \ 


Con hợp tác với Cha, còn Cha thì hợp tác với 
thế giới. Hãy để những lời nói xuất phát từ trải 
nghiệm này tuôn ra về tất cả các con, rằng 
người này cũng hợp tác với mọi người giống 
như Cha. Đừng chỉ hợp tác với một hoặc hai cá 
nhân. Đó là kiểu hợp tác vị kỷ. Đó là kiểu hợp 
tác hữu hạn. Linh hồn hợp tác thật sự sẽ hợp 
tác theo cách vô hạn. 


Tước hiệu của con là gì? 


se Con là người mang lại lợi ích cho 

thế giới, hay là người mang lại 
lợi ích chỉ cho trung tâm của 
con mà thôi? 


Ý* e Con là người mang lại 
lợi ích cho đất nước của con, 
hay con chỉ là người mang lại lợi ích 
cho các học trò trong lớp của con? 


se Con không có tước hiệu nhữ 
thế phải không? 


9 Người mang lại lợi ích 
cho thế giới sẽ trở thành chủ 
nhân của thế giới hay chỉ là chủ 
nhân đối với cung điện của riêng 
con thôi? 


Người nào ở trong sự hữu hạn, trung tâm của 
mình, sẽ chỉ trở thành chủ nhân đối với cung 
điện của mình. Tuy nhiên, giờ đây con đang 
nhận được của thừa kế vô hạn từ Người Cha vô 
hạn, chứ không phải từ con người hữu hạn. Vì 
vậy, hợp tác với mọi người thì được gọi là trở 
thành linh hồn hợp tác. 


Với phương pháp này, linh hồn mạnh mẽ sử 
dụng tất cả các sức mạnh trong phục vụ, không 
chỉ cho bản thân mà cho tất cả mọi người. 


Nếu ai đó không có sức mạnh khoan dung 
trong khi con lại có, hãy trao cho người ấy sức 
mạnh này, đấy được gọi là sử dụng điểm đặc 
biệt cho phục vụ. 


Đừng nghĩ rằng “Tôi khoan dung rồi”. ; 
nhiên, hãy để ánh sáng và sức mạnh từ 
hạnh khoan dung của con tiễn đến người k 


Ánh sáng hải đăng không chỉ dành cho chính 
nó. Ngọn hải đăng cũng trao cho người khác 
ánh sáng và chỉ đường cho họ. 


Hãy trở thành hình dáng sức mạnh như thế, 
nghĩa là trở thành ngọn hải đăng và trạm phát 
điện, trao cho người khác trải nghiệm về lợi ích 
của nó. 


Hãy để họ trải nghiệm bản thân đang tiến vào 
ánh sáng của sức mạnh từ bóng tối của sự yếu 
đuối. 


Hãy để họ cảm nhận: “Linh hồn này sẽ giúp tôi 
trở nên mạnh mẽ bằng sức mạnh của người ấy, 
nghĩa là con sẽ làm cho linh hồn kia kết nối với 
Cha, chỉ bằng cách trở thành công cụ. 


Không phải là con sẽ trao sự hợp tác cho ai đó 
và bẫy họ vào trong con. Những linh hồn như 
thế sẽ sử dụng những điểm đặc biệt của mình 
cho phục vụ với nhận thức và sức mạnh rằng 
chúng đang trao cho người khác món quà của 
Cha. 


Dấu hiệu của người phục vụ thật sự là Cha sẽ 
được nhìn thấy thông qua mọi hành động của 
chúng. 


Mỗi lời nói của chúng sẽ nhắc nhở người khác 
về Cha. 


Hãy để mỗi một điểm đặc biệt trở thành dấu 
hiệu chỉ đường cho họ đến với Đắng ban tặng. 


Họ sẽ liên tục chỉ nhìn thấy Cha. Họ sẽ không 
nhìn thấy con, mà sẽ luôn nhìn thấy Cha. 


Dấu hiệu của người phục vụ thật sự không phải 
là ai đó hợp tác với con. Đừng bao giờ có suy 
nghĩ rằng ai đó hợp tác với con vì điểm đặc biệt 
của con. Nhiệm vụ của con là trao sự hợp tác 
cho linh hồn hợp tác. 


Nếu họ thấy con nhưng không thấy Cha, đó 
không phải là phục vụ, đó chính là làm cho linh 
hồn quay lưng khỏi Cha, giống như cách làm 
của các guru thời kỳ Đồng. Con đã khiến cho họ 
quên đi Cha, và thế là con chẳng hề làm phục 
vụ. Làm thế nghĩa là khiến cho linh hồn sa ngã, 
chứ không phải là làm cho họ leo lên. Đấy 
không phải là việc từ thiện, mà là tội lỗi, bởi vì 
khi Cha không có ở đó, sẽ có tội lỗi. Do vậy, 
người phục vụ thật sự sẽ giúp cho linh hồn 
củng cố mối quan hệ với Đắng Chân Lý. 


Thỉnh thoảng BapDada kinh ngạc với con, về 
mục tiêu của con và những điều kiện để đạt 
được mục tiêu ấy. 


Con phải làm cho các linh hồn tiến đến Cha, 
nhưng thay vào đó, con lại làm cho họ tiến đến 
con. Con nói về những người cha thánh thiện 
khác (những người sáng lập các tôn giáo), 
những người mang các linh hồn đi xuống từ 
bên trên kia, nhưng họ lại không đưa các linh 
hồn lên trở lại. Đừng trở thành những người 
cha thánh thiện như thế. 


BapDada thấy rằng, trong một số trường hợp, 
thay vì con chọn đường thẳng, đôi khi con mắc 
kẹt trong hẻm nhỏ. Lộ trình của con thay đổi. 
Đây là lý do tại sao, dù con tiếp tục tiến lên, 
nhưng con chưa đến gần với đích đến của 
mình. Con có hiểu ai là người phục vụ thật sự 
không? Hãy sử dụng 3 điểm đặc biệt này cho 
phục vụ với ánh nhìn vô hạn và thái độ vô hạn. 
Achcha. 


Gửi đến những người trao tặng liên tục, những 
đứa con của Đắng ban tặng, những người làm 
cho mọi linh hồn trở nên tràn đây; gửi đến 
những gi liên tục sử dụng mọi kho báu cho phục 
vụ và tiến bộ; gửi đến những ai xem mọi thứ 
đều là món quà từ Thượng Đế và trao lễ vật 
thiêng liêng từ Thượng Đế cho người khác; gửi 
đến những oi liên tục ra dấu hiệu hướng về 
Đắng duy nhất và làm cho người khác trở nên 
liên tục; gửi đến những người phục vụ thật sự 
luôn hợp túc với mọi người... nỗi nhớ niềm 
thương và lời chào namaste của BapDada. 


Với nhận thức 
là karanhar (người thi hành) 
và nhận thức về Karavanhar 
(Người truyền cảm hứng), mong con 
được đội chiếc vương miện ánh sóng. 


Tôi là công cụ, là karma yogi, 
kqaranhar và Cha là Karavanhdr. 
Nếu con có nhận thức tự nhiên này, 
con sẽ liên tục có 
chiếc vương miện ánh sáng 
và trở thành vị hoàng đề thảnh thơi. 
Chỉ có Cha và tôi, không có người thứ ba — 
trải nghiệm nòy dễ dàng 
làm cho con trở thành 
vị hoàng đế thủảnh thơi. 
Những di trở thành hoàng đế thảnh thơi 
thì là người chinh phục Mayg, 
là người chinh phục cúc giác quan, 
và là người chinh phục cóc yếu tố vật chắt. 
Tuy nhiên, nếu do vô tình, 
gi đó đặt gánh năng — những cảm xúc và 
ý định lãnh phí — lên bản thân, 
thay vì là vương miện, 
sẽ có nhiều giỏ lo lắng trên đầu người ấy. 


Đề trở nên tự do thoát khỏi ràng buộc, 
hãy trở thành người phá bỏ sự gắn kết 
đối với mọi mối quan hệ 
thuộc về cơ thể. 


